GIỚI THIỆU VÃN KIỆN 
“HƯƠNG DẨN 
VIỆC TÔN KÍNH TỔ TIÊN” 


“Anh em hãy đi đến cùng trời cuối đất, loan báo Tin Mừng 
cho mọi thụ tạo”( Mc 16,15). Đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu cho 
các anh em môn đệ. Thực tế khi rao giảng Tin Mừng ở nhiều nơi, 
vào những thời điểm cụ thể, anh em thuờng phải đối mặt với các 
thách thức cam go về phong tục, truyền thống hay văn hóa địa 
phuơng. Riêng tại Á Đông, việc tôn kính tổ tiên là một trong những 
vấn nạn lớn trong lịch sử truyền giáo. Thực sự, các thừa sai (hầu hết 
đến từ Tây phuơng) đã có những quan điểm khác nhau về truyền 
thống các dân tộc trong việc thờ kính tổ tiên, tôn kính các anh hùng 
liệt nữ và “các Thần Thánh” (nhu Đức Khổng Tử, các vị thành 
hoàng), và các nghi thức liên quan đến việc quan hôn tang tế. Suốt 
một thời gian dài, vấn đề tôn kính tổ tiên nhu vẫn còn bỏ ngỏ vầ 
đuợc thích ứng tùy quan điểm và định huớng của các nhà truyền 
giáo tại mỗi nơi (Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam...). Mãi tới ngày 
Huấn thị Plane Compertum Est đuợc Đức Hồng Y Phêrô Fumasoni 
Biondi, Bộ Truởng Bộ Truyền Giáo công bố (08/12/1939), một 
đuờng huớng mới mẻ và nhất quán đã thực sự đuợc khai mở cho 
cuộc hội nhập văn hóa về việc tôn kính tổ tiên. 

Huấn thị Plane Compertum Est xác định ngay trong phần mở 
đầu: “Rõ ràng là tại Cực Đông xưa kia có một số nghi lễ gắn liền 
với nghi điển ngoại giáo, nay vì những biến đổi theo thời gian vê 
các phong tục và ý tưởng, nên nó chỉ còn mang ý nghĩa dân sự, đề 
tỏ lòng tôn kính tổ tiên, yêu mến tổ quốc và vì lịch sự trong các 
tương quan xã hội”. Sau khi phân tích các mặt thuận vầ nghịch của 
vấn đề duới góc độ văn hóa cũng nhu tôn giáo, Huấn thị đã tuyên 
bố: “Người Công giáo được phép tham dự các nghi lễ kính Đức 
Khổng, trước hình ảnh hoặc bài vị mang tên Ngài trong các văn 
miếu hay trường học”(số 1 '); và “ Ấ phải coi là được phép và xứng hợp 
tất cả những (cử chỉ) cúi đầu và những biểu lộ khác có tính cách 



trang 2 


tôn trọng dân sự trước những người quá cố hay hình ảnh và bài vị 
mang tên họ”(số4). 

Tại Việt Nam, Giáo hội cũng đã có những nỗ lực thích nghi và 
hội nhập về văn hóa thờ kính tổ tiên theo từng giai đoạn cụ thể: 

I/ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐồNG GIÁM MỤC NAM VIỆT NAM 
(HĐGM/NVN) VỀ LÒNG TÔN KÍNH Tổ TIÊN 

Sau Huấn thị Plane Compertum Est, “Ngày 20.10.1964 Tòa 
Thánh, qua Bộ Truyền giáo đã chấp thuận đê nghị của Hàng Giám 
Mục Việt Nam xin áp dụng Huấn thị Plane Compertum Est 
(08/12/1939), vê việc tôn kính tổ tiên cho giáo dân Việt Nam” 
(Phần mở đầu của Thông cáo 14/6/1965). Theo Thông cáo này 
HĐGM/NVN đã khẳng định: “Giáo hội không hủy bỏ hay dập tắt 
những giá trị thiện hảo, liêm chính, chân thành của các dân tộc. 
Ầu củng vì bản tính nhân loại, dù còn mang dấu vết sự sa ngã của 
tổ tông, song vẫn giữ trong nội tâm một căn bản tự nhiên mà ánh 
sáng và ân sủng Thiên Chúa có thề soi chiếu, dinh dưỡng và nâng 
lên tới một mức độ đức hạnh, một nếp sống siêu nhiên đích 
thực”{ Thông cáo 1965 phần II, số 2). 

Chín năm sau, với Quyết nghị ngày 14/11/1974, HĐGM/NVN 
chấp thuận và yêu cầu phổ biến trên toàn quốc Thông cáo 
HĐGM/NVN năm 1965. Đồng thời nhấn mạnh lòng hiếu thảo với 
ông bà tổ tiên và nghi lễ tôn kính vị thành hoàng với những xác 
định cụ thể nhu sau: “Việc đốt nhang hương, đèn nến trên bàn thờ 
gia tiên và vái lạy trước bàn thờ, giường thờ tổ tiên, là những cử 
chỉ thái độ hiếu thảo tôn kính, được phép làm” (số2); “Được tham 
dự nghi lễ tôn kính vị thành hoàng quen gọi là phúc thần tại đình 
làng, đề tỏ lòng cung kính biết ơn những vị mà theo lịch sử đã có 
công với dân tộc hoặc là ân nhân của dân làng, chứ không phải là 
mê tín như đối với các “yêu thần, tà thần” (số 6). 

Hôm nay qua Văn Bản Huớng Dẩn Việc Tôn Kính Tổ Tiên, 
chúng tôi định huớng lòng tôn kính tổ tiên theo Hiến Chê Vui Mừng 
Vầ Hy Vọng (GS 45), Thông Điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế (Redemptoris 



trang 3 


Missio), Huấn thị Plane Compertum Est và đề ra những áp dụng cụ 
thể theo nội dung của Thông cáo 1965 và Quyết nghị 1974 của 
HĐGM/NVN. Trong văn bản này có giới thiệu các nghi thức vầ 
những lời nguyện mẫu dành cho các dịp cuới hỏi vầ tang lễ, nhung 
tất cả chỉ là gợi ý không mang tính bắt buộc nhu các văn bản Phụng 
Vụ chính thức. 

II/ TIÊN TRÌNH THẢO LUẬN VĂN BẢN HƯỚNG DAN việc tôn 
KÍNH Tổ TIÊN 

Năm 2014, kỷ niệm 50 năm áp dụng Huấn thị Plane 
Compertum Est, HĐGMVN đã ủy nhiệm Đức cha Giuse Vũ Duy 
Thống, Chủ tịch ưỷ Ban Văn Hóa, tổ chức cuộc hội thảo về lòng tôn 
kính tổ tiên. Nhận thức đuợc tầm sâu rộng của chủ đề, Đức cha 
Giuse Vũ Duy Thống đã mời đặc biệt Đức cha Phaolô Nguyễn Thái 
Hợp cộng tác cùng kêu gọi các giáo phận, dòng tu vầ các nhà nghiên 
cứu văn hóa Việt Nam góp ý với hội thảo. 

Cuộc hội thảo do Đức cha Giuse Vũ Duy Thống chủ tọa với 4 
vị thuyết trình viên: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch UB 
Công Lý Hòa Bình; Linh mục Giáo su Tiến sĩ Giuse Vũ Kim Chính 
(giảng dạy tại Đại học Thụ Nhân, Đài Loan); Linh mục Phanxicô X. 
Đào Tmng Hiệu (giảng dạy tại nhiều đại chủng viện và học viện liên 
dòng), Giáo su Tiến sĩ Trần Văn Đoàn (giảng dạy tại Đại học Thụ 
Nhân, Đài Loan), và 312 hội thảo viên, trong đó có các đức giám 
mục Antôn Vũ Huy Chuơng, Micae Hoàng Đức Oanh, Phêrô Nguyễn 
Khảm và các Đức ông Phanxicô Trần Văn Khả, Barnabê Nguyễn Văn 
Phuơng, cùng với nhiều vị bề trên các dòng tu, linh mục từ các giáo 
phận nhu cha Gioan Phêrô Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh, Tôma 
Nguyễn Văn Thuợng, Giuse Trần Sĩ Tín (CSsR), Đaminh Nguyễn 
Đức Thông (CSsR), Sr. Anna Kim Loan, ông Antôn Uông Đại Bằng, 
Giuse Nguyễn Minh Chiến, Augustinô Vuơng Đình Chữ, Giuse 
Nguyễn Minh Phú, bà Têrêsa Phaolô Nguyễn Hà Tuờng Anh... Tất 
cả đều nhiệt tình tham gia thảo luận các đề tài. 

Sau hai ngày thảo luận, qua Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, các 
hội thảo viên đã trình lên HĐGMVN một thỉnh nguyện thu xin 



trang 4 


HĐGM thành lập một ủy ban để tiến hành xác lập và đề ra những 
áp dụng thực hành: 

1/ Quy định các nghi thức và soạn thảo những lời cầu nguyện 
theo huớng hội nhập Kitô giáo vầo nề nếp văn hóa Việt Nam trong 
cách bày tỏ lòng thảo hiếu với ông bầ, tổ tiên. 

2/ Cùng trong tinh thần hội nhập văn hóa, xin HĐGM xác định 
rõ ràng vầ cụ thể về nghi thức trong lễ cuới hỏi, lễ tang, lễ gia tiên 
và bần thờ gia tiên. 

3/ Xin sử dụng cờ ngũ hành làm dấu hiệu Kitô hữu hòa lòng 
với dân tộc. 

Đáp ứng bức thỉnh nguyện thu này, HĐGM đã ủy cho Đức cha 
Chủ tịch UBVH cùng với các giám mục thuộc các ưỷ Ban liên hệ 
soạn thảo “Văn Bản Huớng Dấn Việc Tôn Kính Tổ Tiên”, ủy ban 

Soạn Thảo bắt đầu lầm việc từ năm 2014 và kết thúc vào năm 2019 
qua 2 giai đoạn: 

Giai đoạn I thảo luận Văn Bản Hướng Dan Việc Tôn Kính Tổ 
Tiên gôm các thành viên: 

Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Chủ tịch UB Văn Hóa chủ tọa, 
Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch UB Công Lý Hòa Bình 
Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch UB Giáo Lý Đức Tin 
Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Chủ tịch UB Phụng Tự 
Lm Giuse Trịnh Tín Ý, Thư ký UB Văn Hóa kiêm Thư ký cuộc họp 
Lm Đaminh Ngô Quang Tuyên, Thư ký UB Loan Báo Tin Mừng 
Lm Phanxicô X. Bảo Lộc, văn phòng Đối Thoại Liên Tôn 
và một số các chuyên viên nghiên cứu văn hóa Việt Nam: 
Ông Antôn Uông Đại Bằng 
Ông Đaminh Hồ Công Hưng 
Ông Giuse Nguyễn Minh Phú 

Đầu tháng 3/2017, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Chủ tịch UB 
Văn Hóa qua đời, “Văn Bản Hướng Dan Việc Tôn Kính Tổ Tiên” còn 
dở dang. Tháng 4/2017, trong Hội nghị Thường niên của HĐGMVN 
tại giáo phận Nha Trang, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục 
giáo phận Đà Nang được HĐGM bầu lầm tân Chủ tịch của úy Ban 



trang 5 


Văn Hóa thay Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, và được HĐGM ủy 
nhiệm mời các đức giám mục đặc trách các úy Ban liên hệ tiếp tục 
hoàn thành “Văn Bản Hướng Dẩn Việc Tôn Kính Tổ Tiên”. 

Giai đoạn II thảo luận Văn Bản Hướng dẫn việc Tôn Kính Tổ 
Tiên gôm các thành viên: 

Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Chủ tịch UB Văn Hóa, chủ tọa 
Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch UB Công Lý Hòa Bình 
Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Chủ tịch UB Giáo Lý Đức Tin 
Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch ƯB Phụng Tự 
Đức cha Anphongxô Nguyễn Hữu Long Chủ tịch UB Loan Báo 
Tin Mừng 

Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch UB Di Dân 

Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Phụ tá Tổng Giáo phận Sài 

gòn, Tp Hô Chí Minh 

Lm Giuse Trịnh Tín Ý, Thu ký UB Văn Hóa kiêm Thu ký cuộc 
họp, 

và một số các chuyên viên nghiên cứu văn hóa Việt Nam: 

Ông Augustinô Vương Đình Chữ 

Ông Antôn Ưông Đại Bằng 

Ông Giuse Nguyễn Minh Chiến 

Ông Giuse Nguyễn Minh Phú 

III/ TIÊN TRÌNH CHUẨN NHẬN: 

Sau năm năm nỗ lực, ban Soạn Thảo đã hoàn tất “Văn Bản 
Hướng Dấn Việc Tôn Kính Tổ Tiên”. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, 
Chủ tịch UB Văn Hóa thay mặt ban Soạn Thảo đệ trình Văn Bản 
hoàn chỉnh lên HĐGMVN tại cuộc họp thường niên ở Mỹ Tho năm 
2018; sau đó, Văn Bản được chuyển tới Đức cha Phêrô Nguyễn 
Khảm, Tổng Thư ký HĐGMVN và được Đức cha Tổng Thư ký cho 
đăng trên tập san Hiệp Thông của HĐGMVN (số 110 tháng 
1&2/2019 từ trang 74-93) . 

Trong Đại hội lần thứ XIV của HĐGMVN họp từ 30/9 đến 
4/10/2019 tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Hải Phòng, “Văn Bản 



trang 6 


Hướng Dấn Việc Tôn Kính Tổ Tiên” đã được Đức cha Giuse Đặng 
Đức Ngân trình bày trước Đại hội. Sau khi thảo luận về Văn Bản 
này, các đức giám mục đã biểu quyết đồng thuận và Đức Tổng Giám 
mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN đã công bố cho 
phép áp dụng thử nghiệm Văn Bản Hướng Dan Việc Tôn Kính 
Tổ Tiên trong thời gian 3 năm, từ ngày 04/10/2019. 

Văn Bản Hướng Dấn Việc Tôn Kính Tổ Tiên được HĐGMVN 
đổi tên thành VĂN KIỆN HƯỚNG DAN việc tôn kính Tổ 
TIÊN. Văn Kiện đã đánh dấu một khúc quanh lịch sử của Giáo hội 
Việt Nam về lòng tôn kính tổ tiên thuộc giới răn Thủ Tư trong Mười 
Điêu Răn Đủc Chúa Trời vê “Thảo Kính Cha Mẹ”. 


Đà Nang, ngày 07 tháng 10 năm 2019 
TM/ UBVH/HĐGMVN 



Giám Mục Giáo Phận Đà Nang 
Chủ tịch ƯBVH/HĐGMVN 






trang 7 


VĂN KIỆN I lưở vq DẨN 
VỆC TỒN KÍNH TỔ TIÊN 

T rong lịch sử, nỗ lực hội nhập văn hóa về 
tôn kính tổ tiên của Giáo Hội tại Việt Nam 
và tại các nước Trung Hoa, Hàn Quốc, Đài 
Loan và Nhật Bản đã gặp trắc trở suốt mấy trăm năm 
dài. Mãi tới năm 1939 bộ Truyền giáo mới ban hành 
Huấn thị Plane Compertum Est (8.12.1939). Tuy 
Huấn thị có mặt vào đúng thời điểm bùng nổ chiến 
tranh Thế Giới Lân Thứ II (1939-1945), nhưng Việt 
Nam cũng như các nước Á Đông đã mừng vui đón 
nhận Huấn thị như đón luồng gió mới. Tiếp đó, dù 
còn trong tình thế chiến tranh, HĐGM/NVN đã đáp 
ứng Huấn thị bằng Thông cáo (1965) và Quyết nghị 
(1974) với đường hướng minh bạch: “Giáo hội không 
hủy bỏ hay dập tất những giá trị thiện hảo, liêm 
chính, chân thành của các dân tộc... nhưng muốn 
thánh hóa những phong tục củng như những truyền 
thống chân chính của các dân tộc". Hôm nay, tiếp 
nối Thông cáo và Quyết Nghị HĐGM/NVN, chúng tôi 
đề ra đường hướng áp dụng cụ thể mục vụ hội nhập 
văn hóa về lòng tôn kính tổ tiên. 



trang 8 


PHẦN MỘT 
ĐỊNH HƯỚNG 

I. LÒNG HIẾU THẢO VÀ BIET ơn Tổ TIÊN 

Qua điều răn thứ tu, “Thiên Chúa muốn rằng, sau Nguời, 
chúng ta phải tôn kính cha mẹ” (GLHTCG 2197). Giáo hội coi “gia 
đình là nền tảng để từ đó xác định những tuơng quan khác trong 
thân tộc” (GLHTCG 2202). Dĩ nhiên các tuơng quan này không chỉ 
nhất thời nối kết các phần tử của gia đình với nhau và gia đình với 
họ hàng hôm nay, nhung cũng tồn tại với thời gian, thế hệ truớc 
nối với thế hệ sau thành tuơng quan tiền nhân với hậu duệ. Mọi 
phần tử trong gia đình nối kết với nhau, với họ hàng bằng tình nghĩa 
và nối kết với ông bà tổ tiên bằng lòng thảo hiếu. Tại Việt Nam và 
vùng Á Đông, nền văn hóa Tam Giáo đặc biệt đề cao lòng tôn kính 
thảo hiếu với tổ tiên. Chúng ta nhìn nhận truyền thống thảo hiếu 
với tổ tiên nơi miền đất này đã đuợc Chúa Thánh Thần gieo hạt, 
“Chính Thần Khí, nấng gieo ‘những hạt giống Lời’ hiện diện trong 
các tập quán và văn hoá khác nhau, chuẩn bị cho chúng đuợc truồng 
thành đầy đủ trong Chúa Kitô” (Redemptoris Missio, 28). 

II. MẦU NHIỆM “CÁC THÁNH CÙNG THÔNG CÔNG” 

Ngày nay khi dấn thân hội nhập văn hóa về lòng hiếu thảo với 
tổ tiên, chúng ta tràn đầy hy vọng vì tổ tiên chúng ta từ thời xa xua 
cũng nhận đuợc “những hạt giống Lời” của Thần Khí và đuợc sống 
trong “sự viên mãn của Đức Kitô” (Ep 4,13). Cuộc hội nhập văn hóa 
về việc tôn kính tổ tiên sẽ thành sức mạnh thuyết phục anh chị em 
luơng dân tin nhận rằng: theo đạo Chúa không là bất hiếu với tổ 
tiên nhung vẫn hiệp thông với các ngài qua mầu nhiệm “các thánh 
cùng thông công”. Với mầu nhiệm này, nhờ “ơn cứu độ viên mãn” 
của Đức Kitô, lầ vua vũ trụ vầ lầ chủ dòng lịch sử (x. GS 45), chúng 
ta thể hiện lòng biết ơn tổ tiên. Cũng nhu con cháu của các tổ phụ, 
Abraham, Isaac, Giacob luôn hy vọng đuợc nhận lãnh ơn lành của 
Chúa đổ trần xuống qua các tổ phụ, chúng ta cũng cậy nhờ phúc 
lành Chúa ban qua tổ tiên ông bà để con cháu đuợc nhận phúc ấm 



trang 9 


của các ngài, vì suốt dòng lịch sử, “sự hiện diện vầ hoạt động của 
Chúa Thánh Thần không chỉ tác động nơi các cá nhân nhưng còn 
tác động vào xã hội và lịch sử, các sắc dân, các nền văn hóa vầ các 
tôn giáo” (Redemptoris Missio 28). 

Trước những đòi hỏi cấp bách của công trình loan báo Tin 
Mừng tại Việt Nam hôm nay, chúng tôi ấn định những hướng dẫn 
cụ thể cho cuộc hội nhập văn hóa về lòng tôn kính tổ tiên, đặc biệt 
trong lễ cưới và lễ tang như sau: 

III/ NHỮNG NỀ NẾP VĂN HÓA 

1/ BÀN THỜ GIA TIÊN VÀ LỄ GIA TIÊN 

1.1 Bàn thờ gia tiên 

Chúng tôi khuyến khích mỗi gia đình Công giáo nên lập bần 
thờ gia tiên để kính nhớ ông bầ tổ tiên. Bàn thờ gia tiên được đặt 
dưới bần thờ Chúa trong gia đình. Trên bàn thờ có thể treo di ảnh 
ông bà hoặc họ hàng thân thuộc, nhưng không bầy biện những gì 
có tính cách mê tín. 

1.2 Lễ gia tiên tại gia đình Công giáo 

Những lời cầu nguyện trong lễ gia tiên (tại gia) không thuộc 
phụng vụ thánh lễ và phụng vụ bí tích. Thông thường trong nghi 
thức lễ cưới và lễ tang, lễ gia tiên là nghi thức xã hội dân sự nhưng 
luôn được kết thúc bằng lời cầu nguyện dâng lên Chúa nhằm thánh 
hóa các nghi thức xã hội dân sự và mang lại ý nghĩa thiêng liêng 
cho các nghi thức này. 

Trong lễ gia tiên, những lời khuyên nhủ của bố mẹ và các vị 
cha bác phải thấm nhuần đạo lý Tin Mừng. Các vị có thể chia sẻ 
những kinh nghiệm khôn ngoan, thực tế về hôn nhân gia đình, 
nhưng cân nhắc nhở đôi tân hôn về ý nghĩa, mục đích của hôn nhân 
Công giáo, trong đó có lòng hiếu thảo và biết ơn ông bầ tổ tiên. 

1.3 Lễ gia tiên tại gia đình lương dân 

Tại các gia đình lương dân vào những dịp lễ tết, giỗ kỵ, lễ gia 
tiên thường gồm một số nghi thức có tính chất tín ngưỡng. Nhiều 



trang 10 


gia đình lương dân có con dâu, con rể Công giáo giữ vai trò tổ chức 
lễ gia tiên hoặc cùng với gia đình cúng giỗ gia tiên. Đê’ giữ tình 
thuận thảo với gia đình đôi bên, những người con dâu, con rể này 
và con cái của họ có thể sắm sửa lễ vật vầ dâng lễ vật trên bàn thờ 
gia tiên, vái hương trước di ảnh tổ tiên nhưng cần hiểu: trong lòng 
chỉ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, đồng thời cũng sẵn sàng bầy 
tỏ lòng thảo hiếu biết ơn tổ tiên qua các nghi thức lễ gia tiên và xác 
nhận thảo hiếu với tổ tiên là bổn phận của Kitô hữu. 

2/ CỜ NGŨ HÀNH 

Cờ ngũ hành được sử dụng phổ thông từ lâu đời không chỉ ở 
Việt Nam mà còn tại Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong các lễ 
hội, đình đám tại Việt Nam, đều có trương cờ ngũ hành. Nhiều giáo 
phận đã có sáng kiến sử dụng cờ ngũ hành với hình thánh giá trong 
lòng cờ. Thượng cờ ngũ hành trong xóm đạo, nơi nhà thờ cách nào 
đó cũng là khẳng định người Việt cùng có chung với nhau cảm xúc, 
lối nghĩ, tâm hồn Việt. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã 
khẳng định, Phúc Âm Chúa Kitô luôn sẵn sàng đồng hành với các 
dân tộc, đồng hành với những cảm xúc vui buồn, với cả niềm hãnh 
diện của các dân tộc, trong đó có dân tộc Việt Nam. “Hỡi các dân 
tộc khắp mọi nơi, hãy mở cửa cho Chúa Kitô! Phúc Âm của Người 
không bao giờ làm mất đi tự do của con người, mất đi việc tôn trọng 
cần phải có đối với mọi nền văn hoá cũng như với bất cứ những gì 
tốt lành nơi mỗi một tôn giáo” (Redemptoris Missio, 2). 

IV/ NHỮNG THÓI TỤC TRÁI VỚI ĐỨC TIN CÔNG GIÁO 

Giáo Hội tại Việt Nam luôn tôn trọng nền văn hoá dân tộc 
mình cũng như tôn trọng bất cứ những gì tốt lành nơi mỗi tôn giáo 
(x. Redemptoris Missio, 2), nhưng giáo hữu không được thực hiện 
những thói tục ngược chiều với đức tin Công giáo sau đây: 

1/ COI TUỔI, COI “NGÀY LÀNH THÁNG TốT” 

Coi tuổi, chọn ‘ngày lành tháng tốt’ (như trong lễ cưới hỏi, lễ 
tang vầ các sinh hoạt như buôn bán, xuất hành, khởi công xây dựng, 
sinh con cái...) là đi ngược với xác quyết “Đức Kitô... lầ chủ thời gian 



trang 11 


và muôn thế hệ” (Sách Lễ Roma, Nghi thức làm phép nến Phục 
Sinh). 

2/ ĐẶT TƯỢNG THẦN TÀI, ÔNG ĐỊA 

Cúng vái và đặt tượng Thần Tài, ông Địa tại cửa hàng hay nhà 
riêng để cúng vái và cầu xin tiền tài như các lương dân quen làm lầ 
lỗi phạm giới răn thứ nhất, “thờ phượng vầ kính mến một Thiên 
Chúa duy nhất”. 

3/ ĐẶT HỒN BẠCH HAY LINH VỊ 

Hồn bạch là miếng vải dài phủ mặt người vừa qua đời, về sau 
dùng để kết thành hình người được đặt trên giường thờ (linh tọa) 
vầ gia đình tin tưởng hồn người chết sẽ hiện diện tại đây. Dân gian 
cũng có thói quen đặt linh vị (bài vị) trên bàn thờ gia tiên. Linh vị 
lầ tấm gỗ ghi tên tuổi và chức vị người đã chết đặt nơi bần thờ gia 
tiên. Linh vị được coi lầ vật thiêng, nơi linh hồn người chết ở lại với 
người thân trong nhà, nên gia đình di chuyển đi đâu đều mang theo. 
Đặt hồn bạch hay linh vị lầ ngược với đức tin Công giáo. HĐGM/NVN 
đã khẳng định: “Bàn thờ gia tiên để kính nhớ ông bà tổ tiên được 
đặt dưới bần thờ Chúa trong gia đình, miễn là trên bần thờ không 
bày biện điều gì mê tín dị đoan, như hồn bạch” (QNHĐGM/NVN 
1974,1). 

4/MỞ CỬA MẢ 

Mở cửa mả là nghi thức lầm tại mồ mả người mới được chôn 
cất. Gia đình có lễ tang tin tưởng, mở cửa mả để giúp cho hồn người 
chết đi lên đầu thai (trong nghi thức người ta quen đặt một cây 
thang có 7 bậc dành cho nam và 9 bậc dành cho nữ để tìm lối ra 
siêu thoát). Những việc làm này là ngược với đức tin Công giáo (x. 
QNHĐGM/NVN 1974,1). 



trang 12 

PHẦN HAI 

HƯỚNG DẪN THựC HÀNH 

I/ NGHI THỨC LỄ GIA TIÊN TRONG CƯỚI HỎI 

1/ BÀN THỜ 

Trên bàn thờ gia tiên có bầy sẵn lễ vật như nhang đèn, hoa 
quả. Tất cả các lễ vật chỉ biểu trưng và gợi nhớ lòng tôn kính và biết 
ơn ông bà tổ tiên. 

2/ NGHI THỨC 

Nghi thức cưới hỏi bắt đầu bằng các nghi thức xã hội dân sự, 
rồi tới lễ gia tiên. Theo truyền thống, lễ gia tiên được cử hành trang 
trọng. Trước bàn thờ gia tiên, hai bên cha mẹ và đôi tân hôn vái 
hương trước di ảnh tổ tiên. Tiếp đó là lời nhắn nhủ của mẹ cha hay 
người đại diện dành cho đôi tân hôn. 

3/Ý NGHĨA 

Lễ gia tiên mang ý nghĩa, cha mẹ dẫn đôi tân hôn tới trình 
diện ông bà vầ bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên. Cuối cùng đôi tân hôn 
cùng với cha mẹ, họ hàng hướng lên bàn thờ Chúa dâng lời cầu 
nguyện của cộng đoàn. 

II/ NGHI THỨC LỄ GIA TIÊN TRONG LẼ tang và Giỗ 
KỴ 

1/ LỄ TANG 

Trong lễ tang của giáo dân hay lương dân, giáo dân được thắp 
hương, vái hương trước thi hài người quá cố như dấu chỉ trân trọng 
người quá cố vầ bầy tỏ lòng tin vào sự Phục sinh, “Ai cùng chết với 
Đức Kitô sẽ được cùng sống lại với Người” (Rm 6,8). 

2/ GIỖ KỴ 

Theo phong tục Việt Nam, “ngày giỗ cũng là ‘kỵ nhật’ được 
cúng giỗ” trong gia đình theo phong tục địa phương miễn lầ loại bỏ 
những gì mê tín (QNHĐGM/NVN 1974,3). 



trang 13 


PHẦN BA 

NHỮNG NGHI THỨC VÀ LỜI NGUYỆN MAU 
TRONG LỄ CƯỚI HỎI 

Trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, “đạo ông Bà” hay nói 
chung, “đạo hiếu” là điểm đồng quy của Tam Giáo, đã và đang ảnh 
huởng trên đa số dân chúng tại các nuớc Á Đông, trong đó có Việt 
Nam. Cách nào đó, “đạo hiếu” đã thành máu thịt, thành căn tính 
của dân tộc. Lòng hiếu thảo trở thành bối cảnh văn hóa tốt tuơi để 
đón nhận Tin Mừng. “Trong khi Tin Mừng đòi mọi nguời nghe phải 
gắn bó với đức tin, Tin Mừng loan báo trong các nền văn hóa khác 
nhau lại cho phép nguời ta giữ lấy căn tính riêng của mình... để 
nuôi duỡng những gì còn tiềm ẩn nơi họ cho tới khi tất cả trở nên 
minh bạch duới ánh sáng chân lý” (Fides et Ratio, 71). 

Huấn Thị Plane Compertum Est đã rọi sáng cho cuộc hội nhập 
văn hóa về lễ gia tiên hôm nay nơi các nghi thức cuới hỏi, lễ tang 
và giỗ kỵ: “Rõ ràng lầ tại Cực Đông xua kia có một số nghi lễ 
(ceremonies) gắn liền với nghi điển (rites) ngoại giáo, nay vì những 
biến đổi theo thời gian về các phong tục và ý tuởng, nên nó chỉ còn 
mang ý nghĩa dân sự, để tỏ lòng tôn kính tổ tiên, yêu mến tổ quốc 
và vì lịch sự trong các tuơng quan xã hội” (Plane Compertum Est, 
phần mở đầu). 

Để đánh dấu những buớc hội nhập văn hóa về tôn kính tổ 
tiên, chúng tôi xác lập những nghi thức lễ gia tiên thích ứng với bối 
cảnh các gia đình hôm nay trong các lễ cuới hỏi, lễ tang và giỗ ky. 

I/ LỄ DẠM NGÕ 

Lễ dạm ngõ tổ chức tại gia đình nhà gái là buớc đầu hai bên 
gia đình gặp gỡ giới thiệu đôi bạn với họ hàng thân thuộc hai bên. 
Gia đình nhà trai tới nhà gái chính thức xin cho đôi bạn đuợc tìm 
hiểu nhau. Lễ dạm ngõ kết thúc bằng lời cầu nguyện chung của đôi 
bạn: 



trang 14 


1/ CẦU NGUYỆN TRUỚC bàn thờ chúa 

Gia đình đôi bên quây quần quanh bàn thờ Chúa. Cha hay mẹ 
nhà trai mở đầu nghi thức, đọc đoạn Tin Mừng Ga 2,1-12 về tiệc 
cuới Cana, mọi nguời cùng hát bài thánh ca cầu xin phúc lành của 
Chúa cho gia đình. Tiếp đó nguời chủ lễ nhắn nhủ đôi bạn chân 
thành tìm hiểu nhau và trân trọng cầu xin ơn Chúa soi sáng cho 
quyết định cuộc tình duyên theo truyền thống đức hạnh của tổ tiên. 

2/ LỜI NGUYỆN CHO ĐÔI BẠN 

Cuối cùng là lời cầu nguyện của đôi bạn truớc bần thờ Chúa. 
Đôi bạn đoan nguyện với Chúa chân thành với nhau và mong uớc 
nên vợ chồng trong ơn thánh Chúa (đôi bạn, mỗi nguời một lời 
nguyện). 

+ Lời nguyện dành cho nữ 

Lạy Chúa Giêsu, ngày Chúa có mặt ở tiệc cưới tại Cana, 
Chúa đã biến nước lã thành rượu ngon, chan hòa niềm vui hạnh 
phúc cho cô dâu chú rề và mọi người. Hôm nay con tin Chúa củng 
đang có mặt trong đời chúng con. Xin Chúa gìn giữ chúng con bước 
đi trong ánh sáng lời Chúa và học biết sống hy sinh cho nhau hơn 
là vụ lợi riêng mình, biết thuyết phục hơn ép buộc nhau. Và cùng 
với ơn thánh Chúa, chúng con hứa mãi đong đầy cho nhau và cho 
mọi người rượu nồng ân nghĩa như xưa Chúa đã làm trong tiệc 
cưới Cana. 

+ Lời nguyện dành cho nam 

Lạy Chúa, như xưa Giacob gặp gỡ Rachel bên giếng nước, 
đôi bạn gặp nhau, hiểu lòng nhau rồi yêu nhau trong ơn phúc 
Chúa. Hôm nay trên đường đời chúng con gặp nhau, chân thành 
tìm hiểu nhau. Chúng con mong những cuộc gặp gỡ chân tình sẽ 
giúp chúng con hiểu nhau hơn và luôn trân trọng nhau trong tư 
cách làm người và phẩm giá làm con Chúa, để chúng con thành 
nhân chứng tình yêu tươi đẹp và trong sáng bắt nguồn từ chính 
Chúa là tình yêu. 



trang 15 


II/ LỄ ĐÍNH HÔN 

Lễ đính hôn là cuộc gặp gỡ hai gia đình để thông báo cuộc 
đính hôn của đôi bạn, nhìn nhận đôi bạn từ nay chính thức là vợ 
chồng chua cuới. Cuộc gặp gỡ này cũng gợi ý đàng trai và đàng gái 
buớc lại gân nhau trong tình thân, “hai nhà nên một”. Lễ đính hôn 
gồm hai nghi thức: 

1/ DÂNG TRẦU CAU VÀ NIỆM HƯƠNG TƯỞNG NHỚ Tổ TIÊN 

Mọi nguời tề tựu truớc bàn thờ gia tiên, cha mẹ và đôi bạn 
buớc tới truớc bàn thờ, dâng trầu cau vầ niệm huơng. Tất cả cúi đầu 
tuởng nhớ tổ tiên trong giây lát. Khi dâng trầu cau và niệm huơng, 
đôi bạn trình diện ông bà và bầy tỏ lòng tôn kính. “Việc đốt nhang 
huơng, đèn nến trên bàn thờ gia tiên và vái lạy truớc bàn thờ, giường 
thờ tổ tiên, là những cử chỉ thái độ hiếu thảo tôn kính, được phép 
lầm” (QNHĐGM/NVN 1974,2). 

2/ CẦU NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ CHÚA 

Sau lễ gia tiên, hai họ đứng trước bàn thờ Chúa, đèn nến thắp 
sáng. Hai bên cha mẹ vầ đôi bạn tiến tới bần thờ dâng lời cầu 
nguyện. 

+ Lời nguyện dành cho cha hay mẹ bên nữ 

Lạy Chúa, chúng con, xin cùng với con cái dâng lên Chúa lời 
tạ ơn. “Chúa là gốc nguồn mọi gia tộc trên trời dưới đất” (Ep 3,15). 
Chúa đã đổ tràn ơn phúc cho ông bà tổ tiên chúng con và qua các 
ngài, phúc hạnh Chúa lại tràn lan trên con cháu, đặc biệt trên hai 
con vừa đính hôn. Xin cho chúng con không để mất ơn Chúa đã 
ban nhưng biết sống đạo hạnh theo gương các ngài. Đặc biệt xin 
Chúa phù hộ cho đôi nam nữ đang chuẩn bị cho cuộc sống lứa đôi, 
hình thành một gia đình mới, luôn được bảo bọc an lành trong ơn 
thánh Chúa và phúc đức của tổ tiên. 

+ Lời nguyện dành cho nam 

Chúng con xin tạ ơn Chúa, Chúa đã cho ông bà tổ tiên chúng 
con nhận ơn phúc Chúa vê làm phúc cho con cháu. Xin cho gia 



trang 16 


đình chúng con được thừa hưởng phúc ấm tổ tiên củng biết thông 
chuyển cho nhau và cho mọi người. Xin cho chúng con biết giữ gìn 
truyền thống đạo hạnh tổ tiên và đạo lý tình thương của Chúa. 

+ Lời nguyện dành cho nữ 

Lạy Chúa, chúng con được tạo dựng trong tình yêu Chúa, 
sinh ra từ tình nghĩa mẹ cha, nên gia đình do tình yêu vợ chồng. 
Chúng con tạ ơn Chúa ngàn trùng và cám ơn cha mẹ suốt đời. Xin 
Chúa gìn giữ chúng con trong tình thảo hiếu với cha mẹ và muôn 
đời trung thành với tình yêu cao vời của Chúa. 

III/ LỄ CƯỚI 

Ngày nay tại Việt Nam, các đám cưới thường vẫn giữ lễ gia 
tiên như nghi thức bầy tỏ lòng biết ơn ông bầ tổ tiên. “Trong hôn 
lễ, dâu rể được lầm ‘Lễ Tổ, Lễ Gia Tiên’ trước bần thờ, giường thờ 
tổ tiên, vì đó lầ nghi lễ tỏ lòng biết ơn, hiếu kính trình diện với ông 
bà” (QNHĐGM/NVN 1974, 4). 

1 NGHI THỨC LỄ GIA TIÊN TẠI NHÀ GÁI (LỄ vu quy) 

1.1 Dâng trâu cau, hoa quả và niệm hương tưởng nhớ tổ 

tiên 

Chú rể bưng mâm hoa quả, cô dâu bưng khay trầu cau, cha 
mẹ cô dâu mang hương nhang. Trong lễ gia tiên, mâm hoa quả bày 
tỏ hương hoa và thành quả cuộc sống như lòng thảo dâng lên ông 
bà. Cha mẹ cô dâu vầ đôi tân hôn trân trọng dâng trầu cau, hoa quả 
lên bần thờ tổ tiên, niệm hương tỏ lòng kính nhớ ông bà. 

1.2 Lời tưởng nhớ tổ tiên và nhắn nhủ đôi tân hôn 

Cha hay mẹ cô dâu thành kính bầy tỏ lòng biết ơn, cầu xin 
phúc ấm của tổ tiên vầ nhắc nhớ đôi tân hôn về bổn phận tôn kính 
vầ biết ơn ông bà tổ tiên. 

1.3 Câu nguyện trước bàn thờ Chúa 

Trước bàn thờ Chúa, cha mẹ cô dâu và đôi tân hôn cung kính 
cầu nguyện. 



trang 17 


+ Lời nguyện dành cho cha hay mẹ cô dâu 

Xin tạ ơn Thiên Chúa, Đấng là Tình yêu đã rộng ban phúc 
lộc cho ông bà tổ tiên chúng con. Đặc biệt hôm nay với tình yêu 
thương quan phòng, Chúa kết nối con cái chúng con nên vợ chồng, 
thành gia thất. Chúng con cầu xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho gia 
đình mới này, để vợ chồng con cái sống hòa thuận yêu thương 
nhau và xin cho gia đình biết cần cù trong lao nhọc để sống no đủ, 
dù thiếu thốn củng không quên anh chị em nghèo khó xung quanh. 

+ Lời nguyện dành cho cô dâu 

Lạy Chúa, từ biển trời ơn sủng của Chúa, chúng con nhận 
biết ơn Chúa tạo dựng và công sinh thành của cha mẹ, chúng con 
trân trọng đón nhận và bảo vệ ơn ban sự sống. Vợ chồng chúng 
con nguyện làm chứng nhân cho tình yêu và sự sống bằng lời nói, 
hành động và bằng chính cuộc đời hạnh phúc của chúng con. 

+ Lời nguyện dành cho chú rể 

Lạy Chúa, chúng con nên duyên vợ chồng trong phúc lành 
của Chúa. Xin Chúa đến và ở lại trong mái ấm gia đình chúng con, 
đốt lên trong mái ấm ngọn lửa Tin Mừng, để chúng con sống làm 
gương sáng cho nhau, chăm chỉ nghe và sống Lời Chúa. Xin Chúa 
củng ban cho chúng con sức mạnh của ơn thánh, để cả gia đình 
cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng và yêu thương mọi người như 
Chúa dạy. 

2 NGHI THỨC LỄ GIA TIÊN TẠI NHÀ TRAI (LỄ THÀNH HÔN) 

2.1 Dâng trâu cau, hoa quả và niệm hương tưởng nhớ tổ 

tiên. 

Tại nhà trai hôn lễ lập lại các nghi thức dâng trầu cau, hoa quả 
và niệm huơng truớc bàn thờ tổ tiên nhu tại nhà gái. 

2.2 Ghi niệm công ơn tổ tiên 

Sau niệm huơng cha mẹ chú rể cùng khấn nguyện: Cũng nhu 
tổ phụ Isaac đã cầu Chúa chúc lành cho con là Giacop, “Xin Chúa 
ban cho con suơng trời với đất đai màu mỡ và lúa mì ruợu mới dồi 
dào” (St 27,28) và Chúa đã nhận lời. Tới thời tổ phụ Giacop, con 



trang 18 


cháu của vị tổ phụ này nhờ ân đức của cha, đã được Chúa ban cho 
đất lầm sản nghiệp: “Đất ngươi đang nằm Ta sẽ ban cho ngươi và 
con cháu ngươi” (St 34,13). Trọn tình thảo hiếu với ông bầ, con 
cháu vững tin, đức hạnh tổ tiên là nguồn ơn phúc Chúa ban cho các 
hậu duệ. 

2.3 cầu nguyện trước bàn thờ Chúa 

Trước bàn thờ Chúa, cha mẹ chú rể và đôi tân hôn cung kính 
cầu nguyện: 

+ Lời nguyện dành cho cha hay mẹ chú rể 

Lạy Chúa, Chúa không chỉ dựng nên những con người riêng 
lẻ nhưng còn tạo dựng các gia đình, để vợ chồng sống yêu thương 
hạnh phúc và con cái được ấp ủ vỗ vê trong tình nghĩa mẹ cha. 
Hôm nay đôi tân hôn kết hợp thành một gia đình mới trong ơn 
thánh Chúa. Xin Chúa củng phù hộ cho hai con của chúng con như 
Chúa đã phù hộ ông bà tổ tiên chúng con. 

+ Lời nguyện dành cho chú rể 

Lạy Chúa, xin gìn giữ tình yêu chúng con trong tình yêu của 
Chúa, đề vợ chồng chúng con dắt dìu nhau vượt qua mọi thử thách 
gian nan, mà lòng vẫn trung thành yêu thương nhau và chung tay 
xây dựng nên mái ấm hạnh phúc. 

+ Lời nguyện dành cho cô dâu 

Lạy Chúa, xin cho vợ chồng chúng con và con cái mà Chúa 
sẽ ban luôn nhận ra Chúa có mặt giữa gia đình này như Chúa 
Giêsu có mặt giữa Thánh Gia Nazaret. Xin tình yêu quan phòng 
của Chúa luôn gìn giữ vợ với chồng, cha mẹ với con cái gắn bó 
nhau trong một tình yêu, một đức tin và môt lòng hy vọng. Xin 
Chúa củng cho chúng con luôn thảo hiếu với cha mẹ và không 
quên ơn nghĩa ông bà tổ tiên. 

+ Lời nhắn nhủ của cha hay mẹ chú rể 

Sau lễ gia tiên, cha hay mẹ chú rể khuyên nhủ đôi tân hôn 
sống cho đẹp ý Chúa, làm gương sáng cho con cái, hiền hòa với mọi 
người và không quên ơn nghĩa tổ tiên. 



trang 19 


PHẦN BÔN 

NHỮNG NGHI THỨC VÀ LỜI NGUYỆN MAU 
TRONG LỄ TANG VÀ Giỗ KỴ 

“Trong mọi dân tộc, các lễ tang luôn có sẵn những nghi thức 
đặc biệt, thường mang những giá trị đầy ấn tượng. Đê’ đáp ứng 
những đòi hỏi khác nhau của các địa phương, Nghi Thức Roma giới 
thiệu nhiều hình thức lễ tang... Các Hội Đồng Giám Mục nên duy 
trì hết những gì tốt đẹp trong truyền thống gia đình và phong tục 
địa phương, và bảo đảm những nghi thức an táng biểu tỏ niềm tin 
Kitô giáo về cuộc phục sinh vầ lầm chứng cho những giá trị đích 
thật của Tin Mừng. Trong viễn ảnh này những nghi thức an táng 
có thể đón nhận những phong tục thuộc các nền văn hóa khác nhau 
và đáp ứng tốt nhất có thể cho những nhu cầu và truyền thống của 
mỗi vùng” (Instruction: Inculturation And The Roman Liturgy, 58). 

I/ NHỮNG NGHI THỨC VÀ LỜI NGUYỆN MAU trong 
LỄ TANG KITÔ HỮU 

Theo Sách Nghi Lễ Roma, Nghi Thức An Táng của Ưỷ Ban 
Phụng Tự (gồm cử hành khi tẩn liệm, nhập quan, động quan, di 
quan, lễ an táng và hạ huyệt). 

II/ NGHI THỨC LỄ TANG CỦA LƯƠNG DÂN 

“Trong lễ tang, được vái lạy trước thi hài người quá cố, đốt 
hương, vái theo phong tục địa phương để tỏ lòng cung kính người 
đã khuất cũng như Giáo Hội cho đốt nến, xông hương, nghiêng 
mình trước thi hài người quá cố” (QNHĐGM/NVN 1974,5). 

“Phải coi lầ được phép và xứng hợp tất cả những (cử chỉ) cúi 
đầu và những biểu lộ khác có tính cách tôn trọng dân sự trước 
những người quá cố hay hình ảnh và bài vị mang tên họ” (Plane 
Compertum Est, 4). 

Với lễ tang theo nghi thức Phật Giáo, khách viếng thường 
được mời thắp hương và niệm hương trước bần thờ Đức Phật trước 
khi viếng thi hài người quá cố. Trường hợp này, đốt hương và niệm 



trang 20 


hương trước Đức Phật như một đấng đáng tôn kính không mang ý 
nghĩa như thờ phượng Thiên Chúa. 

III/ LỜI NGUYỆN MẪU TRONG NGHI THỨC Giỗ KỴ TẠI 
GIA 

Trong ngày giỗ của Kitô hữu, gia đình có thể tổ chức nghi 
thức giỗ tại gia, với những kinh nguyện truyền thống cầu cho người 
qua đời hay những lời nguyện, những bài Sách Thánh trích từ sách 
Nghi Thức An Táng của ủy Ban Phụng Tự trực thuộc HĐGMVN: 

1/ NGƯỜI RA ĐI VỀ VỚI NGUỒN CỘI 

Tin Mừng (Lc 24,13-16.28-35) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca 

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn 
đệ đi đến một làng tên Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. 
Dọc đường các ông nói với nhau về mọi việc vừa xảy ra. Đang khi 
họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến 
lại gần cùng đi với họ; nhưng mắt họ bị che khuất nên không nhận 
ra Người. 

Khi gần đến làng họ định tới, Người lầm như thể còn phải đi 
xa hơn nữa. Nhưng họ nầi ép Người: “Xin ông ở lại với chúng tôi, vì 
trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn”. Vậy Người vào và ở lại với họ. 
Đang khi đồng bần với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, 
rồi bề ra vầ trao cho họ. Mắt họ mở ra và họ nhận ra Người; nhưng 
Người biến mất. Họ nới với nhau: “Lòng chúng ta đã chẳng bùng 
cháy lên trong chúng ta, khi Người đàm đạo vầ giải thích Kinh 
Thánh cho chúng ta lúc đi đường đó sao?” 

Ngay lúc ấy họ đứng dậy trở về Giêmsalem, gặp nhóm Mười 
Một và các bạn khác đang tụ họp. Những người này nói với hai ông: 
“Chúa đã sống lại thật, vầ đã hiện ra với ông Simon”. Còn hai ông 
cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và việc hai ông đã nhận 
ra Người lúc bề bánh như thế nào. Đó là lời Chúa. 



trang 21 


Lời Nguyện 

Lạy Chúa, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa rủ tình 
thương xót, ghé tai nghe lời chúng con nguyện cầu xin cho linh 
hồn tôi tớ Chúa là T... mà Chúa đã truyền phải ra khỏi đời này, 
được đưa vào chốn bình an đầy ánh sáng và được chung hưởng 
phần phúc với các Thánh của Chúa. 

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót và là Thiên Chúa của 
mọi niềm an ủi, Chúa yêu thương chúng con bằng tình yêu muôn 
thuở và biến đổi bóng tối sự chết thành rạng đông sự sống. Chúng 
con nài xin Chúa đoái nhìn các tôi tớ Chúa đang sầu thương khóc lóc. 

Lạy Chúa, Con Chúa, Chúa chúng con, đã chết để huỷ diệt 
sự chết và đã sống lại cho chúng con được sống, chúng con nài xin 
Chúa cho chúng con biết chạy đến với Người, đề một ngày kia, sau 
cuộc đời chóng qua này, chúng con được đoàn tụ với anh chị em 
chúng con, ở đó Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ trên mắt chúng con. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ. Amen. 

2/ HƯỚNG VỀ NGÀY SUM HỌP VỚI ÔNG BÀ Tổ TIÊN BÊN CHÚA 

Tin Mừng (Ga 11, 21-27) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Khi ấy, Marta thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy ở 
đây thì em con không chết! Nhưng ngay cả bây giờ, con biết Thầy 
xin bất cứ điều gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho 
Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Marta thưa: ”Con biết 
ngày tận thế, khi kề chết sống lại thì em con sẽ sống lại”. Chúa 
Giêsu nói: “Ta là sự sống lại vầ lầ sự sống, ai tin Ta, dù có chết cũng 
sẽ được sống; vầ ai sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có 
tin điều đó không?” Marta đáp: ”Thưa Thầy, vâng con tin Thầy là 
Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng đã đến trong thế gian”. Đó là lời 
Chúa. 

Lời Nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ cả người 
sống lẫn kẻ chết và thương xót hết mọi người mà Chúa biết sẽ thuộc 



trang 22 


vê Chúa nhờ lòng tin và việc làm của họ. Nhờ lời chuyền cầu của 
toàn thề các Thánh, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho tất 
cả những ai còn sống hay đã qua đời mà chúng con đang tưởng 
nhớ và cầu nguyện, được Chúa tỏ lòng nhân từ ái tuất tha thứ mọi 
lỗi tâm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ. 
Ameti. 

3/ HẠT LÚA MÌ RỚT XUốNG ĐAT, THốI mục đi sẽ nảy sinh 

MUÔN VÀN BÔNG HẠT MỚI 

Tin Mừng (Ga 12, 23-28) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Đã đến giờ Con Người 
được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Thầy nói với các con: Nếu hạt lúa 
mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng 
nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì 
sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự 
sống đời đời. Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, thì 
người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn 
vinh người ấy. 

Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến vầ biết nói gì? Lạy Cha, xin 
cứu Con khỏi giờ này? Nhưng chính vì giờ này mà Con đã đến. Lạy 
Cha, xin hãy tôn vinh danh Cha!”. Lúc đó từ trời có tiếng phán rằng: 
“Ta đã tôn vinh danh Ta và Ta còn tôn vinh danh Ta nữa”. Đó là lời 
Chúa. 

Lời Nguyện 

Lạy Chúa, Chúa là vinh quang của các tín hữu và là sự sống 
của những người công chính, nhờ sự chết và Phục Sinh của Con 
Chúa, chúng con đã được cứu chuộc, xin thương cho tôi tớ Chúa là 
T... được hưởng niêm vui hạnh phúc đời sau vì (ÔBAC) đã tin nhận 
xác loài người sẽ sống lại. Chúng con câu xin nhờ Đức Kitô Chúa 
chúng con. Đ. Amen. 



trang 23 


LỜI KẾT 

Con đường hội nhập văn hóa bao giờ cũng đầy chông gai, 
nhưng trước bất cứ khó khăn nào, Giáo Hội Việt Nam vẫn không bỏ 
cuộc, dừng bước vì “Đức tin không trở nên văn hóa sẽ là đức tin 
không được đón nhận trọn vẹn, không được suy nghĩ thấu đáo vầ 
không được sống cách trung thành” (Letter instituting the 
Pontiĩical Council For Culture, 20.5.1982 AAS LXXIV). Chúng ta 
cũng biết rõ, thái độ đoạn giao Tin Mừng với văn hóa “chắc chắn lầ 
bi kịch của thời đại chúng ta, cũng như từng là bi kịch trong các 
thời đại khác. Vì thế phải hết sức nỗ lực để bảo đảm cho văn hóa... 
được Phúc Âm hoá trọn vẹn. Các nền văn hóa ấy cần được tái sinh 
nhờ gặp gỡ Tin Mừng” (Eưangeỉii Nuntiandi, 20). 


CHẤP THUẬN 

ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM 

VĂN KIỆN 

HƯỚNG DẪN VIỆC TÔN KÍNH Tổ TIÊN 

TRONG THỜI HẠN 3 NĂM KE từ ngày ký 


HẢI PHÒNG, NGÀY 4 THÁNG 10 NĂM 2019 

TM. HĐGM VIỆT NAM 





NGUYỄN CHÍ LINH 
TổNG GIÁM MỤC TGP. HUÊ 



trang 24 


PHỤ LỤC 

1/ HUẤN THỊ PLANE COMPERTUM EST 
do bộ Truyền Giáo ban hành ngày 8.12.1939. 
2/ THÔNG CÁO CỦA HĐGM/NVN 
ban hành tại Đà Lạt ngày 14.6.1965. 

3/ QUYẾT NGHỊ CỦA HĐGM/NVN 

ban hành tại Nha Trang ngày 14.11.1974. 



trang 25 


HUÂN T HỊ 

PLANE COMPERTUM EST 

ban hành ngày 8.12.1939 

Bản dịch của Linh Mục Giuse Đỗ Quang Chính 
SJ. từ Latin sang Pháp Văn trong ACHARD, Le 
Siège apostolique et les missions: textes et 
documents pontiíicaux, Fascicule II, 2 nd 
Edition, P’ai-Lyon, 1959, tr. 152-155. 


Rõ ràng là tại Cực Đông xưa kia có một số nghi lễ (ceremonies) 
gắn liền với nghi điển (rites) ngoại giáo, nay vì những biến đổi theo 
thời gian về các phong tục vầ ý tưởng, nên nó chỉ còn mang ý nghĩa 
dân sự, để tỏ lòng tôn kính tổ tiên, yêu mến tổ quốc vầ vì lịch sự 
trong các tương quan xã hội. 

Năm 1935 vầ 1936, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Piô 
XI, Thánh Bộ Truyền Giáo, dựa theo điều khoản 22 giáo luật, đã ban 
cho các đấng Bản quyền Mãn Châu vầ đế quốc Nhật (empire 
japonais) nhủng nguyên tắc mới trong việc hướng dẫn cho thích 
hợp hơn với những điều kiện hiện tại. 

Vừa rồi đây, các Đức Hồng y Thánh Bộ Truyền Giáo trong 
phiên họp toàn thể ngày 4.12.1939, đã xem xét vấn đề: nên chăng 
dùng phương pháp tương tự cho các xứ khác mà thời gian đã mang 
lại sự thay đổi y hệt. 

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng những lý lẽ nghịch, thuận, và hỏi 
ý kiến các nhân vật thông thạo, các Đức Hồng y đã quyết định đưa 
ra nhủng tuyên bố sau đây: 

1. Xét rằng, nhiều lần chính phủ Tmng Hoa đã tuyên bố cách 
minh nhiên là để mỗi người được tự do lựa chọn tôn giáo, và chính 
phủ cũng chẳng cần đặt ra nhung đạo luật và chỉ dụ về vấn đề tôn 
giáo, và bởi thế các nghi lễ do nhà cầm quyền thi hành để kính Đức 



trang 26 


Khổng Tử, không có mục đích tế tự tôn giáo (culte religieux), nhưng 
chỉ là để tôn kính một nhân vật cao quý theo cách tôn trọng phải 
làm như tập tục tiền nhân, nên người Công Giáo được phép (il est 
licite) tham dự các nghi lễ kính Đức Khổng, trước hình ảnh hoặc 
bài vị mang tên Ngài trong các văn miếu hay trường học. 

2. Vậy không còn là trái phép (illicite), nhất là khi nhà chức 
trách truyền lệnh trưng bày hoặc cúi đầu chào hình ảnh hay bài vị 
mang tên Đức Khổng trong các trường học Công Giáo, nếu sợ gây 
ra gương mù, thì người Công Giáo nên cẩn thận tuyên bố về lòng 
ngay thẳng của mình khi làm cử chỉ đó. 

3. Nhân viên vầ học sinh các trường Công Giáo, nếu có lệnh 
ban cho họ, thì đừng từ khước dự (assister) các nghi lễ công cộng, 
mặc dù bên ngoài có thể coi là nhuốm mầu dị đoan, miễn là theo 
đúng giáo luật điều khoản 1258; họ thi hành cách thụ động với ý 
tưởng duy nhất là để tôn kính theo nghi lễ hoàn toàn dân sự. Để 
tránh mọi hiểu lầm về cử chỉ của họ, họ sẽ tuyên bố về ý hướng của 
họ mỗi khi xét là cân. 

4. Phải coi là được phép (licites) và xứng hợp (conven-ables) 
tất cả những [cử chỉ] cúi đầu và những biểu lộ khác có tính cách 
tôn trọng dân sự trước những người quá cố hay hình ảnh vầ bài vị 
mang tên họ. 

Đàng khác, các Đức Hồng y nhận thấy lời thề về nghi điển 
Tmng Hoa do Đức Thánh Cha Bênêđitô XIV truyền dạy trong hiến 
chế Ex quo singulari ngày 11.7.1742 cho tất cả các linh mục trong 
đế quốc Trung Hoa vầ các tỉnh lân cận hoặc tiếp giáp (et les 
provinces proches et limitrophes) không còn hợp với các nguyên tắc 
hướng dẫn mầ Bộ Truyền Giáo mới công bố. vả lại, ngày nay lời 
tuyên thệ đó như phương thế kỷ luật, trở nên tuyệt đối dư thừa, bởi 
vì thực tế các cuộc tranh luận xưa về nghi điển Tmng Hoa đã chấm 
dứt như mọi người biết, và các thừa sai cũng như các linh mục khác 
chẳng còn bị bó buộc phải tuyên thệ để vâng phục mau mắn với 
tình con thảo đối với Toà thánh. [Vậy, các Đức Hồng y] quyết định 
bãi bỏ lời thề đó ở tất cả nơi nào còn thi hành, hoặc ở Trung Hoa, 



trang 27 


hoặc các nơi khác. Dĩ nhiên, tất cả các chỉ dạy khác của Đức Thánh 
Cha Bênêđitô XIV vẫn còn giá trị, nếu chưa được thay đổi do các 
huấn thị mới đây, và đặc biệt là còn cấm tranh tụng về các vấn đề 
nghi điển Tmng Hoa. 

Trong cuộc triều yết ngày 7.12.1939, những quyết định của 
các Hồng y đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha Piô XII do Đức 
Hồng y Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo cùng với chữ ký của ngài; Đức 
Thánh Cha đã chấp thuận hoàn toàn và đã phê chuẩn. 


Ban hành tại Thánh Bộ Truyền giáo, Roma, 
ngày 8.12.1939, ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm. 

Hồng y Phêrô Fumasoni Biondi, 
Bộ Trưởng Thánh Bộ Truyền giáo 
Thư ký Celsus Costantini, 
Tổng Giám Mục hiệu toà Theodos. 



trang 28 


THÔNG CÁỌ 

CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 
VTÊTNAM 

VỀ VIỆC TÔN KÍNH TỔ TBÊN 

ban hành tại Đà Lạt ngày 14.6.1965 

Ngày 20.10.1964, Tòa Thánh, qua Bộ Truyền Giáo đã chấp 
thuận đề nghị của Hàng Giám Mục Việt Nam xin áp dụng huấn thị 
Plane compertum est (8.12.1939), về việc tôn kính tổ tiên cho giáo 
dân Việt Nam. 

Để hiểu rõ tinh thần Giáo Hội trong việc chấp thuận này, vầ 
để có những chỉ thị huớng dẫn trong khi áp dụng, Hội đồng Giám 
mục muốn nêu lên mấy điểm sau đây: 

I. Giáo Hội Công Giáo đối với nền văn hóa và truyền 
thống các dân tộc 

1) Giáo Hội Chúa Kitô bao giờ cũng tha thiết thực hiện mệnh 
lệnh Đấng Sáng Lập, để hiện diện khắp nơi và tuyên giảng Phúc 
Âm cho mọi nguời. cố gắng đầu tiên của Giáo Hội là giúp sao cho 
con nguời đuợc nên hình ảnh đích thực của Thiên Chúa và đuợc 
tmng thực với sứ mệnh Kitô hữu của mình, để đạt cứu cánh sau hết 
là hạnh phúc đời đời. Công trình đó đuợc thực hiện trong nội khảm 
của mỗi cá nhân. Nhung nó có vang âm đến toàn diện cuộc đời và 
trong mỗi khu vực sinh hoạt của con nguời (Đức Piô XII, Huấn dụ 
tại Cơ Mật Viện, ngày 20.2.1946). 

2) Mặt khác, từ nguyên thủy cho đến ngày nay, Giáo Hội Công 
Giáo vẫn tuân theo tiêu chuẩn Phúc Âm. Theo đó, Giáo Hội không 
hủy bỏ hay dập tắt những giá trị thiện hảo, liêm chính, chân thành 
của các dân tộc. Âu cũng vì bản tính nhân loại, dù còn mang dấu 
vết sự sa ngã của tổ tông, song vẫn giữ trong nội tâm một căn bản 
tự nhiên mà ánh sáng và ân sủng Thiên Chúa có thể soi chiếu, dinh 



trang 29 


dưỡng và nâng lên tới một mức độ đức hạnh, một nếp sống siêu 
nhiên đích thực. Cũng vì vậy mà Giáo Hội không bao giờ miệt thị, 
khinh chê tư tưởng cũng như nghệ thuật hoặc văn hóa của người 
không Công Giáo. Trái lại, Giáo Hội đã từng góp phần thanh luyện 
hoặc bổ túc để đi đến chỗ hoàn hảo. Trải qua các thế kỷ, Giáo Hội 
đã thánh hóa những phong tục cũng như những truyền thống chân 
chính của các dân tộc. Giáo Hội cũng đã nhiều lần đem nghi lễ của 
miền này xứ nọ sát nhập vào nền phụng vụ của mình, sau khi đã tu 
chỉnh cả tinh thần và hình thức, để ghi nhớ mầu nhiệm hoặc để 
tôn kính các bậc thánh nhân hay các vị tử đạo (Đức Piô XII, Thông 
điệp Evangeli praecones, 2.6.1951; Đức Gioan XXIII trích dẫn tư 
tưởng này trong thông điệp Princeps Pastorum, 28.11.1959). 

3) Đối với các tôn giáo khác, Giáo Hội Công Giáo cũng chủ 
trương một lập trường rõ rệt. Dĩ nhiên Giáo Hội không thể tham dự 
vào các nghi lễ của các tôn giáo khác, hoặc coi tôn giáo nào cũng 
như tôn giáo nào, và lãnh đạm để mặc ai muốn hay không muốn 
tìm xem Thiên Chúa có mạc khải một đạo không sai lầm, trong đó 
Thiên Chúa được nhận biết, kính mến vầ phụng thờ. Tuy nhiên, 
Giáo Hội không từ chối công nhận một cách kính cẩn nhung giá trị 
tinh thần và luân lý của các tôn giáo khác (Đức Phaolô VI, thông 
điệp Ecclesiam suam, 6.8.1964). Giáo Hội không phủ nhận điều gì 
vốn là chân lý và thánh thiện của bất cứ tôn giáo nào. Giáo Hội luôn 
luôn rao truyền Đức Kitô lầ “đường đi, là chân lý vầ là nguồn sống” 
và, trong Đức Kitô, Thiên Chúa làm hòa với muôn vật. 

Tuy nhiên Giáo Hội thành tâm vầ lưu ý cứu xét nhung hành 
động và sinh hoạt, những luật pháp vầ lý thuyết của các tôn giáo 
khác tuy có sai biệt với nhủng điểm Giáo Hội đề ra, song vẫn mang 
lại một tia sáng nầo đó của chính cái chân lý hằng soi sáng mọi 
người. Vì thế, Giáo Hội khuyên giục con cái mình tuy vẫn phải giữ 
đức tin Công Giáo tuyền vẹn, nhưng phải làm thế nào để nắm giữ 
vầ phát triển nhủng của cải thiêng liêng, luân lý và những giá trị xã 
hội, văn hóa, gặp được trong các tôn giáo khác nhờ nhung buổi hội 
thảo, sự học hỏi vầ sự cộng tác với các tín đồ của các tôn giáo này 



trang 30 


{Công Đồng Vatican II, khóa III: Giáo Hội và các tôn giáo ngoài 
Kitô giáo, ngày 20.11.1964) 

Chính lập trường đó của Giáo Hội được đúc kết trong tư tưởng 
của các Đức Giáo Hoàng và trong đệ nhị Công đồng Vatican, đã giải 
thích lý do của quyết định Tòa Thánh, khi cho áp dụng huấn thị 
Plane compertum est tại Việt Nam ngày nay. Vầ cũng chiếu theo 
tinh thần đó, các Giám mục hội nghị tại Đà Lạt trong những ngày 
12,14.06.1965 đã cho công bố thông cáo này. 

II. Thể thức áp dụng Huấn thị Plane compertum est 

1) Nhiều hành vi cử chỉ xưa kia tại Việt Nam, có tính cách tôn 
giáo, nhưng nay vì sự tiếp xúc với bên ngoài và vì tâm tình, tập quán 
đã thay đổi nhiều, nên chỉ còn là nhung phương cách biểu lộ lòng 
hiếu thảo tôn kính đối với tổ tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ. Nhủng 
cử chỉ, thái độ, nghi lễ có tính cách thế tục, lịch sự vầ xã giao đó, 
Giáo Hội Công Giáo chẳng nhung không ngăn cấm mà còn mong 
muốn và khuyến khích cho nó được diễn tả bằng những cử chỉ riêng 
biệt của mỗi nước, mỗi xứvầ tùy theo trường hợp. 

Vì thế, nhung cử chỉ, thái độ và nghi lễ tự nó hoặc do hoàn 
cảnh, có một ý nghĩa thế tục rõ ràng là để tỏ tinh thần ái quốc, lòng 
hiếu thảo, tôn kính hoặc tưởng niệm tổ tiên vầ các bậc anh hùng 
liệt sĩ (như treo ảnh, hình, dựng tượng, nghiêng mình bái kính, trưng 
hoa đèn, tổ chức ngày ky, giỗ...) thì được thi hành và tham dự cách chủ 
động. 

2) Trái lại, vì có nhiệm vụ bảo vệ đức tin Công Giáo được tinh 
tuyền, Giáo Hội không thể chấp nhận cho người giáo hữu có những 
hành vi cử chỉ, hoặc tự nó, hoặc do hoàn cảnh có tính cách tôn giáo 
trái với giáo lý mình dạy. 

Vì thế, các việc lầm có tính cách tôn giáo không phù hợp với 
giáo lý Công Giáo (như bất cứ lễ nghi nào biểu lộ lòng phục tùng vầ 
sự lệ thuộc của mình đối với một thụ tạo nào như là đối với Thiên 
Chúa), hay những việc dị đoan rõ rệt (như đốt vàng mã), hoặc cử 
hành ở những nơi dành riêng cho việc tế tự... thì giáo hữu không 
được thi hành và tham dự. Trong trường hợp bất đắc dĩ, chỉ được 



trang 31 


hiện diện một cách thụ động như đã ấn định trong giáo luật, khoản 
1258 (GL 1917). 

3) Đối với những việc mầ không rõ là thế tục hay tôn giáo, thì 
phải dựa theo nguyên tắc này, là nếu những hành vi đó, theo dư 
luận dân chúng địa phương không coi như sự tuyên xưng tín 
ngưỡng của một tôn giáo (ngoài Kitô giáo), mà chỉ biểu lộ một tâm 
tình tự nhiên, thì được coi như không trái với đức tin Công Giáo, 
nên được thi hành và tham dự. Trong trường hợp chưa hết nghi 
nan, thì có thể hành động theo tiếng lương tâm lúc ấy: nếu cần, thì 
phải giải thích chủ ý của mình một cách khéo léo, hợp cảnh, hợp 
thời. Sự tham dự cũng chỉ được có tính cách thụ động. 

Đó là những nguyên tắc chung, giáo hữu cần phải dựa vào mà 
xét đoán theo lương tâm và hoàn cảnh. Trong trường hợp hồ nghi, 
mọi người liên hệ không được theo ý riêng mình, mà sẽ phán đoán 
theo chỉ thị của Tòa Thánh vầ bàn hỏi với các giáo sĩ thành thạo. 

Yêu cầu quý cha phổ biến rộng rãi và giải thích tường tận 
thông cáo này không những trong các nhà thờ mà cả mỗi khi có 
dịp, không những cho anh em giáo hữu mà cả cho người ngoài Công 
Giáo. Các vị phụ trách Công Giáo Tiến Hành cũng phải lấy thông cáo 
này làm đề tài học tập cho các hội đoàn trong các buổi họp và các khóa 
huấn luyện. 


Làm tại Đà Lạt, ngày 14 tháng 6 năm 1965 



trang 32 


QUYẾT NGHỊ 

CÙAHĐGM MIỀN NAM VIỆT NAM 

VỀ LỄ NGHI 

TÔN KÍNH ÔNG BÀ Tổ TIÊN 

ban hành tại Nha Trang ngày 14.11.1974. 

Chúng tôi, các giám mục chủ tọa khóa hội thảo VII về Truyền 
Bá Phúc Âm toàn quốc, tại Nha Trang ngày 12-14 tháng 11 năm 
1974, đồng chấp thuận cho phổ biến việc thi hành trong toàn quốc, 
những quyết nghị của úy Ban Giám mục về Truyền Bá Phúc Âm 
ngày 14.6.1965, về các lễ nghi tôn kính ông Bà Tổ Tiên, nhu sau: 

“Để đồng bào luơng dân dễ dàng chấp nhận Tin Mừng, hội 
nghị nhận định: Những cử chỉ thái độ, lễ nghi (sau này) có tính 
cách thế tục lịch sự xã giao để tỏ lòng hiếu thảo, tôn kính và tuởng 
niệm các Tổ Tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ, nên đuợc thi hành vầ 
tham dự cách chủ động” (Thông cáo Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 
14.06.1965). 

1. Bàn thờ gia tiên để kính nhớ ông Bầ Tổ Tiên đuợc đặt duới 
bần thờ Chúa trong gia đình, miễn là trên bàn thờ không bày biện 
điều gì mê tín dị đoan, nhu hồn bạch. 

2. Việc đốt nhang huơng, đèn nến trên bàn thờ gia tiên và vái 
lạy truớc bàn thờ, giường thờ Tổ Tiên, là những cử chỉ thái độ hiếu 
thảo tôn kính, được phép làm. 

3. Ngày giỗ cũng là ngày “kỵ nhật” được “cúng giỗ” trong gia 
đình theo phong tục địa phương miễn là loại bỏ những gì là dị đoan 
mê tín, như đốt vàng mã, và giảm thiểu cùng canh cải những lễ vật 
biểu dương đúng ý nghĩa thành kính biết ơn ông Bà, như dâng hoa 
trái, hương đèn. 

4. Trong hôn lễ, dâu rể được lầm “Lễ Tổ, Lễ Gia Tiên” trước 
bàn thờ, giường thờ Tổ Tiên, vì đó lầ nghi lễ tỏ lòng biết ơn, hiếu 
kính trình diện với ông Bà. 



trang 33 


5. Trong tang lễ được vái lạy trước thi hài người quá cố, đốt 
hương vái theo phong tục địa phương để tỏ lòng cung kính người đã 
khuất cũng như Giáo Hội cho đốt nến, xông hương nghiêng mình 
trước thi hài người quá cố. 

6. Được tham dự nghi lễ tôn kính vị thành hoàng quen gọi lầ 
phúc thần tại đình làng, để tỏ lòng cung kính biết ơn những vị mà 
theo lịch sử đã có công với dân tộc hoặc là ân nhân của dân làng, 
chứ không phải lầ mê tín như đối với các “yêu thần, tầ thần”. 

Trong trường hợp thi hành các việc trên đây sợ có sự hiểu lầm 
nên khéo léo giải thích qua những lời phân ưu khích lệ, thông cảm... 
Đối với giáo dân, cân phải giải thích cho hiểu việc tôn kính Tổ Tiên 
vầ các vị anh hùng liệt sĩ theo phong tục địa phương, là một nghĩa 
vụ hiếu thảo của đạo làm con cháu, chứ không phải lầ những việc 
tôn kính liên quan đến tín ngưỡng, vì chính Chúa cũng truyền phải 
“thảo kính cha mẹ”, đó là giới răn sau việc thờ phượng Thiên Chúa. 


Tại Nha Trang, ngày 14.11.1974 

Ký tên: 

- Philiphê Nguyễn Kim Điền, TGM Huế 
- Giuse Trần Văn Thiện, GM Mỹ Tho 
- Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, GM Vĩnh Long 

- Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, GM cần Thơ 
- Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, GM Nha Trang 

- Phêrô Nguyễn Huy Mai, GM Ban Mê Thuật 

- Phaolô Huỳnh Đông Các, GM Qui Nhơn 



